GIÁO PHẬN VINH 

BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH 

V/v “Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên ” 

Xã Đoài, ngày 26 thảng 08 năm 2016 

Kính gửi : Quý cha, quỷ tu sĩ, chủng sinh và quỷ ông bà 
anh chị em trong toàn Giáo phận Vinh 

Vào ngày 06-8-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư đặc biệt cho 
ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với 
ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Qua thư 
đó, Ngài quyết định thiết lập “Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên 
nhiên, ” được ấn định cử hành vào ngày 01 tháng 9 hằng năm. Ngài tuyên bố: “Ngày 
thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên mang lại cho các tín hữu và các 
cộng đoàn cơ hội quỷ giá đế tái quyêt tâm gân bó với ơn gọi làm người bảo tôn thiên 
nhiên, cảm tạ Thiên Chúa vì công trình kỳ diệu mà Người ủy thác cho chúng ta chăm 
sóc, cầu xin ơn phù trợ của Chúa cho việc bảo vệ thiên nhiên và xỉn Chúa thương xót 
vì những tội đã phạm chông lại thê giới chúng ta đang sông. ” 

Cùng với toàn thế Hội Thánh đang hướng về ngày thế giới cầu nguyện cho 
việc chăm sóc thiên nhiên lần thứ hai (01.9.2016), Ban công lý và hoà bình Giáo 
phận gửi tới quý Cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa một vài tâm tình sau: 

1 . Phòng báo chí toà thánh đã công bố, vào ngày 0 1 tháng 9 tới, Đức Thánh 
Cha Phanxicô sẽ chủ sự Giờ kinh Chiều lúc 1 7 giờ tại Vương cung thánh đường 
Thánh Phêrô. Chúng ta cùng hiệp thông với Ngài để cầu nguyện cho việc bảo tồn 
thiên nhiên mà toàn thế Hội thánh và những người thiện chí đang nỗ lực ngày một 
hiệu quả hơn. 

2. Thông điệp “Laudato si’” của Đức Thánh cha Phanxicô là giáo huấn quan 
trọng của Hội Thánh về việc chăm sóc thiên nhiên. Vì thế, xin quý cha quản xứ, quý 
Be trên các cộng đoàn dòng tu tạo điều kiện đế các giáo dân và từng người được học 
hỏi Thông điệp, để ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong việc chăm 
sóc môi trường thiên nhiên. 

3. Ban công lý và hoà bình Giáo phận xin cám ơn quý Đức cha, quý Cha, các 
cộng đoàn dòng tu, các giáo xứ, các hội đoàn và tất cả những ai đã hưởng ứng “ngày 
môi trường của Giáo phận ” vừa qua bằng những việc làm cụ thế, và những sự hiệp 
thông đáng trân trọng. 

Kỉnh thưa quỷ cha và anh chị em, 

Loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, 
cho giới trẻ đang lớn lên? Câu hỏi này chính là trọng tâm của Thông điệp Laudato si’. 
Chúng ta, những người tín hữu không thể dửng dưng trước thảm trạng: “Trái đất 
đang kêu gào vì sự huỷ hoại do chúng ta, vì việc sử dụng vô trách nhiệm và bóc lột 
các tài nguyên. Vĩ cứ đỉnh ninh rằng, chủng ta chính là chủ nhân và sỡ hữu chủ, nên 
được quyền lạm dụng. Bạo lực năm trong trái tim bị tội lôi gây thưong tích của con 
người, xuất hiện rõ ràng qua các hiện tượng bệnh lý, mà chúng ta cỏ thê ghi nhận 


trong đất đai, trong không khí và nơi các sinh vật. Vĩ thế, giữa những người nghèo bị 
bỏ rơi và bị đoi xử tàn tệ nhất, chúng ta sẽ thấy trải đất của chủng ta bị bóc lột và bị 
tàn phả, đang rên siết và quằn quại trong cơn sinh nở” (Laudato si’ 2). Theo định 
hướng của ĐTC trong thông điệp Laudato si’, chúng ta tiếp tục thực hiện những gì 
ngày môi trường Giáo phận đã khởi xướng để chăm sóc và bảo vệ môi trường sống 
của chúng ta và của các thế hệ tương lai. 

Xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh và toàn thể anh chị em dư 
tràn ân ban của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Giáo phận. 


THAY MẶT BAN CL & HB GIÁO PHẬN VINH 



